Doi lời với những phat hiện 
lịch sử chân động 

Trương Thái Du 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


Truong Thai Du 
Đôi lời với những phát hiện lịch sử chấn động 


Từ ngày 27.2.2008 đến 6.3.2008 báo Thanh Niên liên tiếp 
đăng loạt bài [1] “Thiền sư Lê mạnh That và những phát 
hiện lịch sử chấn động” của tác giả Hoàng Hải Vân. Vì yêu 
thích cổ sử và ít nhiều đã có những biên khảo nhỏ ở góc độ 
nghiệp dư, tôi đặc biệt chú ý và theo dõi rất kỹ vấn đề ông 
Thát theo đuổi. Từ gợi ý của Thanh Niên, tôi đã vừa đọc báo, 
vừa tìm hiểu quyển “Lục độ tập kinh và lịch sử khởi nguyên 
của dân tộc ta” của tác giả Lê Mạnh Thát, NXB Tổng hợp TP 
HCM - 2006 (LĐTK). 


Một số điểm nổi bật 


Xuyên suốt loạt bài báo và quyển LĐTK, có thể nhận ra ngay 
mấy vấn đề rất mới ông Thát đưa ra là: 


1. Truyện mẹ Âu Cơ đẻ trăm trứng nở trăm con có nguồn 
gốc từ nước Phật. 

2. Truyền thuyết An Dương Vương không có thật, nó là phiên 
bản của một câu chuyện Ấn Độ. 

3. Triệu Đà chưa từng xâm lược nước Việt cổ. 

4. Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam trước thời Hai Bà Trưng là 
những quận mà triều đình Hán “đoạt khống”, tức đặt tên 
trên bản đồ nhưng không chiếm đóng trực tiếp. 


Kết hợp với việc giải mã lịch sử ẩn trong kinh Phật, ông That 
chứng minh từ Vua Hùng đến Hai Bà Trưng nước ta hoàn 
toàn độc lập, có đầy đủ chữ viết, luật tục, thi thơ lễ nhạc. 


Quan điểm của ông Lê Mạnh Thát thiên về tính bản địa của 
văn minh Việt Nam, nó tương đồng với các nghiên cứu của 
nhiều sử gia lớn như Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà Văn 
Tấn... Đúng là không thể phủ nhận truyền thuyết An Dương 
Vương có cái vỏ Mahãbhãrata. Tuy vậy ông Thát đã bỏ qua 
vài chi tiết rất quan trọng góp phần tạo dựng truyền thuyết 
An Dương Vương: Tích Trương Nghi theo đường rùa bò xây 
thành tại nước Thục (TK 4 TCN). Theo sách “Đông Kinh hoa 
mộng lục”, thời Hậu Chu (951-959) tại Trung Quốc có xây 
dựng Loa thành hình xoáy trôn ốc, có ba vòng là Thành 
ngoại, Thành nội và Hoàng thành. Thành này hiện vẫn còn 
di tích tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 
Đó là chưa kể truyện dân gian “Thần cung bảo kiếm” của 
người Choang ở Quảng Tây có motip rất “An Dương Vương”. 


Bằng việc rút mắt xích An Dương Vương và Triệu Đà khỏi 
chuỗi Vua Hùng - An Dương Vương - Triệu Đà - Hai Bà Trưng, 
ông Thát bắt buộc phải bẻ cong sử liệu để nối Vua Hùng trực 
tiếp với Hai Bà Trưng. Phương pháp luận này lập tức tạo ra 
một lỗ hổng lớn như sau: 


Thời Hùng Vương qua truyền thuyết nước ta chỉ có thể đang 
ở chế độ Phụ hệ hoặc Mẫu hệ với lãnh tụ là nam giới. Trong 
khi đó thời Hai Bà Trưng thì chắc chắn nước ta ở chế độ Mẫu 


quyén. Nôi ham mau quyén bao gôm mau hé va länh tu là 
nữ giới. 


Chuỗi Hùng Vương - Hai Bà Trưng của ông Thát sẽ phô ra sự 
thụt lùi phi thực tế của văn minh Việt cổ, đi ngược lại hình 
thái phát triển chung của nhân loại là Mẫu quyền đến Mẫu 
hệ rồi mới đến Phụ quyền. Hơn nữa, dù tham khảo thêm 
khái niệm “Mô hình xã hội lưỡng hệ” của GS sử học Hàn 
Quốc In Sun Yu trong quyển "Việ tNamhoọc,kỷ yếuhội 
thả o qu ốctếlầnth ứnh at, Hà N ộ ¡ 15-17.7.1998 tập 
4 (NXB thế gi ớ ¡ 2001 ), ta vẫn thấy sự bất cập của chuỗi 
Hùng Vương - Hai Bà Trưng. 


Nhằm cởi bỏ mâu thuẫn này, không ít học giả xưa nay nghi 
ngờ đã có những cuộc di cư lớn của người Lạc Việt từ miền 
nam Trung Hoa đến đồng bằng sông Hồng, dưới sức ép bành 
trướng lãnh thổ cũng như xâm lăng văn hóa của văn minh 
Hoa Hạ. Hệ lụy của cuộc di tản bất đắc dĩ đã khiến xã hội 
Lạc Việt đi giật lùi, trở ngược về hình thái xã hội Mẫu quyền. 
Tiếc là hướng nghiên cứu ấy sẽ phủ nhận thuyết bản địa của 
văn minh Việt Nam, điều mà toàn bộ quyển sách LĐTK nói 
riêng và nền sử học Việt Nam không đồng tình. 


Vì cố gắng khỏa lấp lỗ hổng này, Lê Mạnh Thát đã mạnh dạn 
“Xác định Việt Thường là Cửu Chân” và “Nói thẳng ra, nước 
ta gồm 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam cho đến năm 
43 sdl vẫn là một nước độc lập, các vua Hùng vẫn cai trị và 
nước có tên là Việt thường hay Việt thường thi" (LĐTK trang 


318, 319). Nghia là ông Lê Mạnh That chia cho vua Hùng 
quận Cửu Chan, Hai Bà Trưng quận Giao Chỉ (!?). Xin các bạn 
tự kết luận sau khi cùng tôi tham khảo Đào Duy Anh, Lịch sử 
cổ đại Việt Nam, NXB VHTT 2005, trang 218, 219: “Sách 
Điền Hệ của Súy Phạm viết về các dân tộc thiểu số ở miền 
Vân Nam cho biết rằng một dân tộc thiểu số tên là Sản Lý 
hay Xa Ly, có truyền thuyết nói rang đời Chu Thành vương 
họ sai xứ giả đến triều cống, khi về được Chu công cho xe 
chỉ nam, vì thế họ lấy tên là Xa Lý. Lại có một dân tộc khác 
là Lão Qua có truyền thuyết rằng ở thời nhà Chu, tổ tiên của 
họ là nước Việt Thường. Sách Điền nam tạp chí thì nói Diến 
Điện là nước Việt Thường xưa. Những dân tộc kể trên nhận 
Việt Thường là tổ tiên xa của mình đều có thể là di dué của 
người Di Việt, tức của người Việt tộc xưa cả. Do đó chúng ta 
có thể đoán rằng nước Việt Thường xưa, một nước của Việt 
tộc ở miền nam Dương Tử, có thể tồn tại thực, cho nên một 
số dân tộc di duệ của Việt tộc ngày nay, trong ấy có Việt 
Nam, vẫn còn ghi nhớ ma xem như nước tổ của mình”. 


Nghi ngờ trên phương diện văn ban học khái niệm 
“Đoạt khống” 


Gút mắc lớn nhất và chấn động lớn nhất theo tôi, là việc ông 
Lê Mạnh Thát khẳng định ba quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật 
Nam là “,.."đoạt khống" đất đai nhằm thỏa mãn não trạng 
và ao ước bành trướng của nhà Hán mà thôi”. Lập luận của 
bài báo là: Tượng Quận nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam hiện 
đại. Trích báo “Một số tài liệu Trung Quốc có chép một cách 


lầm lạc rằng nó là Nhật Nam (nước ta) sau nay, nhưng đối 
chiếu với những tài liệu tin cậy cũng của chính Trung Quốc, 
từ rất sớm người ta đã biết Tượng Quận nằm giữa hai quận 
Uất Lâm và Tường Kha của Trung Quốc chứ không phải nước 
ta”. Quan điểm này đã có hàng trăm năm nay với những cái 
tên quen thuộc như Maspero, hoặc hoàn toàn xa lạ nhu 
Guime Saeki (Tạp chí Nam Phong, số 133, năm 1928). Thực 
ra Nguyễn Văn Tố [2] đã bác bỏ Maspero một cách thuyết 
phục như sau: Hán Thư chép năm 76 TCN bỏ Tượng Quận, 
lấy đất ấy nhập vào Uất Lâm và Tường Kha. Đây là Tượng 
Quận của đời Hán chứ không phải của đời Tần . Quyển 
Lĩnh Ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi có đoạn nói Hán Vũ Đế 
chiếm Nam Hải đã tách Tượng Quận của Tần làm ba Giao 
Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, lại cắt một ít Nam Hải và Tượng 
Quận để thành Hợp Phố. Nguyễn Văn tố đã đi xa hơn khi 
khẳng định “... người Tần bấy giờ mới đi đến Quế Lâm, còn 
từ Quế Lâm trở vào chẳng biết rộng hẹp thế nào, cứ đặt một 
quận để gọi là có tên... ” [3]. 


Trước tháng 10 năm 2004, trước khi sách của ông Thát ra 
đời gần 2 năm, trong nhiều bài khảo cứu đăng trên mạng tôi 
đã chứng minh bằng thiên văn một cách có hệ thống tính 
khái niệm của ba từ Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Nó 
tương đồng hoàn toàn với định nghĩa “đoạt khống” của ông 
Thát. Về phần tôi, khó ai có thể qui kết tôi đã tham khảo 
ông Thát khi dùng thuật toán thiên văn rất riêng của một 
người đi biển yêu cổ sử. Trên giấy trắng mực đen của văn 
bản học, người nêu ra vấn đề trước (2004) có quyền nghi 


ngờ người in sách sau (2006). Nếu độc giả tin tưởng ông 
Thát, xin vui lòng giúp ông Thát chứng minh giữa sách in và 
bản thảo có khoảng cách “an toàn”, giúp hai hướng nghiên 
cứu này cùng góp phần làm sáng tỏ lịch sử Việt Nam. 


Về sử liệu ông Lê Mạnh Thát sử dụng 


Sử liệu về cổ sử Việt Nam thật ít ỏi, phần lớn là sách Trung 
Quốc và truyền thuyết dân gian. Đến thời đại văn minh 
mạng máy tính hôm nay, chúng ta không những có nhiều 
công trình biên khảo của người Việt xuất bản liên tục, mà 
còn có thể truy đến nguyên văn Hoa ngữ khá đầy đủ, hệ 
thống và khoa học trên các trang web Trung Quốc cũng như 
Đài Loan. Tiéc là phan lớn LĐTK của ông That viết cách đây 
đã 40 năm, sử liệu Trung Hoa ông dùng thiếu độ liền lạc, đầy 
đủ cũng như không được cập nhật. Hơn nữa ông chỉ dịch cắt 
khúc từ những nguồn rất cũ như Tiền Hán thơ 44 7al-11a13, 
hoặc Sử Ký 112 tờ 7b10-8a3.v.v.. mà không hề có bản tiếng 
Hoa kèm theo. Phần dịch sử liệu chiếm hơn một phần ba của 
LĐTK dày 365 trang. Điều nay gây khó khăn cho người khảo 
cứu và các sinh viên khoa sử muốn xem sách của ông như 
một tài liệu tham khảo hữu dụng, và lại càng đánh đố những 
ai muốn “tra tận gốc” sử liệu của ông Thát như gợi ý của 
báo Thanh Niên. 


Ngoài ra có thể nói ông Lê Mạnh Thát đã khai thác một 
chiều sử liệu Trung Hoa: Suốt LĐTK, ông sử dụng khá nhiều 


van ban Trung Hoa, nhưng đáng tiếc phương pháp của ông 
rất cảm tính. Thứ gì có lợi cho thuyết của ông thì ông xem 
như chân lý và không nhìn nhận nó dưới nhiều góc độ. Việc 
“phân đất” Cửu Chân cho vua Hùng ở trên là ví dụ thứ nhất. 
Ví dụ thứ hai: Trong mục “Về vấn đề chín quận” trang 319 
đến 327, ông Thát dẫn từ Tiền Hán Thư các con số thống kê 
dân số năm thứ 2 sau công nguyên. Ông xem nó đúng một 
cách tuyệt đối và dông dài phân tích các con số. Ở đây tôi 
muốn trích lời Stephen O’Harrow, trong quyển Những vấn dé 
lịch sử Việt Nam, NXB Trẻ 2001, trang 30, bình luận trên 
cùng những con số này: “Vào đầu thế kỷ | sau công nguyên, 
người Trung Hoa nói chung cũng không thật giỏi giang và 
chính xác lắm, chưa kể họ còn sử dụng tri thức vì lợi ích của 
họ”. 


Một dẫn chứng nữa: Ngày nay, dưới nhãn quan thiên văn 
hiện đại, người ta phát hiện rất nhiều ghi chép thiên văn cổ 
Trung Hoa có những sai lệch khá ngờ ngệch. Chẳng hạn các 
sao hung cát đã không ít lần được các sử quan cho chiếu 
xuống Trung Quốc không theo chu kỳ mà đa số sử quan đã 
rất am tường. Giả thiết là, đây hẳn nhiên mang dấu ấn chính 
trị nhằm tác động đến nhóm người mê tín nào đó có quyền 
đưa ra các quyết sách quan trọng. 


Nếu lật ngược con số nhân khẩu Giao Chỉ rất lớn ở Tiền Hán 
Thư, ta hoàn toàn có thể đưa ra giả thiết: Nhóm mang dã 
tâm bành trướng trong triều đình Hán muốn kê dân số Giao 
Chỉ lên cao để chứng minh nơi này đất rộng người đông, sản 


vat phong phu, néu chiém déng sé mang nhiéu loi ich cho 
Han tộc. Doc truyện Giả Quyên Chi trong Han thu ta sé thấy 
triều Hán lúc nào cũng có hai nhóm ủng hộ và phan bác việc 
mở rộng và trực trị cương giới phía nam. 


Tạm kết luận 


Trong khuôn khổ một bài báo ngắn mà tôi muốn viết, chỉ ra 
bất cập trong các nghiên cứu “chấn động” của ông Lê Mạnh 
Thát, không thể quá dài dòng và truy đủ cước chú. Mặc dù 
còn khá nhiều lỗ hổng, nhưng tôi tin công trình của ông Thát 
cũng như công trình khảo sử của bất cứ ai đều đáng trân 
trọng và cần được đưa ra công luận một cách bình đẳng. 
Càng nhiều cày xới, càng nhiều suy biện thì người đọc càng 
có cơ hội tiếp cận gần nhất sự thật lịch sử. 


(Đã đăng báo Thể Thao & Văn Hóa 9.3.2008 và Nhân Dân 
11.3.2008) 


Thao điền 
6.3.2008 


[1] Link 
http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/3/6/228910.tno 


[1] Dai Nam dat sử - Sử ta so với sử Tàu. Hội KHLS VN 1997, 
lược 

nội dung trang 481,482. 

[1] Sách đã dẫn, trang 488. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 11 tháng 3 năm 2008 


